THẮNG LỢI VĨ ĐẠI CỦA 


CHỦ NGHĨA LÊ-NIN 


—KỶ NIỆM 95 NĂM NGÀY SINH 
CỦA LÊ-NIN 


NHÀ XUẤT BẲN NGOẠI VĂN 


BẮC-KINH 


THẮNG LỢI VĨ ĐẠI CỦA 
CHỦ NGHĨA LÊ-NIN 


—Kỷ niệm 95 năm Ngày sinh của Lê-nin 


Xã luận tạp chỉ Cờ đỏ số 4 năm 1965 


NHÀ XUẤT BẢN NGOẠI VĂN 
BẮC-KINH~ 1965 


để 


In tại nước Cộng hòa nhân đân Trung. hoa 


GÀY 22 tháng 4 năm nay là 95 năm Ngày sinh của Lê-nin 
N vi đại. 

Khi kỳ niệm một nhà cách mạng, Lê-nin từng nói, người mác- 
xít kỳ niệm nhà cách mạng trên lịch sử, quyêt không phải là đề 
nói láo bịp người, nói những lời ngon tiêng ngọt và những lời 
tán tụng tầm thường như một sô người có dụng tâm khác đã 
làm, mà là để trình bày rõ nhiệm vụ của mình. Giờ đáy, nhiệm 
tụ chà yêu của chúng ta kỳ niệm Lê-nin là: kiên quyêt bảo vệ 
những nguyên lý cách mạng của chà nghĩa Lâ-nin, phản đôi sự xuyên 
tạc chủ nghĩa Lê-min của bọn xét lại hiện đại, gắn chặt cuộc đâu 
tranh chồng chà nghĩa xét lại hiện đại với cuộc đâu tranh chông 
chà nghĩa đề quôc nhất là đề quộc Mỹ. 

NÑăm 1960, khi kỳ niệm 90 năm Ngày sinh của Lê-nin, chúng 
tôi giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa Lê-nin, nhằm vào tình trạng 
rôi loạn về tư tưởng đo bọn xét lại hiện đại gây ra trong phong 
trào cộng sản quôc tê, đã phát biểu bài Chủ nghĩa Lê-nin muôn năm 
và hai bài khác. Trong ba bài nôi tiếng này, chúng tôi đã căn cứ 
vào những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Lê-nin và tình hình 
thực tê của thê giới hiện nay, chú trọng trình bày các vân đề về 
chủ nghĩa đề quôc, về chiên tranh và hòa bình, về phong trào giải 
phóng dân tộc, về cách mạng vô sản và chuyên chính vô sản v.v..., 
đã luận chứng chủ nghĩa Lê-nin quyết không phải như bọn xét 
lại hiện đại nói bậy là đã “lỗi thời”, mà là ngày càng tỏ rõ sức 
sông vô hạn của nó. Tuy nhiên lúc đó chúng tôi chưa công khai 


1 


phê bình Khơ-rút-sôp và Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Liên-xô, 
song, quan điềm của ba bài báo đó là hoàn toàn đôi lập với một 
loạt quan điểm hoang đường mà bọn xét lại Khơ-rút-sôp đã gieo 
rắc, 

Bọn xét lại Khơ-rút-sôp ghét cay ghét đắng và vô cùng sợ hãi 
ba bài báo đó của chúng tôi. Họ đã đăng nhiều bài báo và lời phát 
biểu, dùng mọi thủ đoạn bỉ ổi, ra sức công kích quan điểm của 

. chúng tôi. Như vậy, bộ mặt thật của chủ nghĩa xét lại Khơ-rút- 
sôp càng được phơi bày rõ rệt. Đôi với những kẻ phản bội chủ 
nghĩa Mác—L.ê-nin và trào lưu trái ngược trong phong trào cộng 
sản quốc tê ây, dĩ nhiên chúng tôi cùng với những người mác-xít 
lê-nin-nít cách mạng ở các nước, không thê không mở rộng cuộc 
đầu tranh kiên quyêt hơn nữa. 

Kho-rút-sôp đã bị đổ tối. 

Ban lãnh đạo mới cùa Đằng cộng sản Liên-xô nhiều lần tuyên bô, 
họ sẽ tiêp tục chấp hành một cách trung thực đường lôi xét lại hoàn 
chỉnh cùa Khơ-rút-sốp, thực hành chà nghĩa Khơ-rút-sôp không 
có Khơ-rút-sốp. Họ tiêp tục đứng về phía đôi lập uới tắt cả những 
người mác-xít lê-nin-nít cách mạng, cho tới nay, họ oẫn không ngừng 
»u không 0à công kích bằng mọi th đoạn đôi uới những nguyên lý 
cơ bản của chủ nghĩa Lê-nin mà chúng tôi đã trình bày trong bài 
Chủ nghĩa Lê-nin muôn năm øà hơi bài khác. 

Bời Chủ nghĩa Lê-nin muôn năm tà ñai bài khác đã phát biêu 
được 5 năm, sự thật trong 5 năm qua đã chứng mình cái gì? Lịch sử 
đã làm trọng tài một cách rất công bằng. Sự thật trong 5 năm qua, 
đã chứng minh quan điểm của chúng tôi là hoàn toàn đúng. 

Nêu đem tât cả các vân đề đã trình bày trong ba bài đó đề luận 
chứng thì rât dài, ở đây chúng tôi chỉ nói tới mây vân đẻ. 


2 


1. Vân để về bản chât của chủ nghĩa đề quôc. 

Lây danh nghĩa gọi là “phát triển một cách sáng tạo”, bọn 
xét lại Khơ-rút-sôp đã hoàn toàn xuyên tạc lý luận của Lê-nin về 
chủ nghĩa đê quôc. Họ cho rằng bản chât của chủ nghĩa đề quôc 
đã thay đổi, phủ nhận chủ nghĩa đê quốc là nguồn gôc của chiên 
tranh hiện nay. Họ rêu rao rằng tập đoàn thông trị của đề quôc 
Mỹ và những tên đầu sỏ của chúng “đều không mong muôn chiên 
tranh”, “cũng lo lắng việc bảo vệ hòa bình như chúng ta”. Họ 
tuyên truyền giờ đây “đã có khả năng hiện thực loại trừ lần cuôi 
cùng và vĩnh viễn cuộc chiên tranh ra khỏi đời sông xã hội”, và 
tiên đoán năm 1960 sẽ là năm bắt đầu thực hiện “thê giới không 
có vũ khí, không có quân đội, không có chiên tranh”. 

“Trái lại với bọn xét lại Khơ-rút-sôp, trong bài Chủ nghĩa Lê-nin 
muôn năm và hai bài khác, chúng tôi vạch rõ, “bản chât của chủ 
nghĩa đê quôc không thể thay đôi”. “Nêu trên thê giới còn có 
chủ nghĩa đề quôc tư bản, thì còn có nguồn gôc của chiên tranh 
và còn có khả năng chiên tranh”. Chúng tôi còn vạch rõ, đê quôc 
Mỹ là lực lượng chủ yêu của sự xâm lược và chiên tranh hiện 
nay, là kẻ thù hung ác nhât của nhân dân toàn thê giới. 

Sự thật trong 5 năm qua đã chứng tỏ, những luận điệu về bản 
chật của chủ nghĩa đề quốc có thẻ thay đôi và đã thay đổi mà bọn 
xét lại hiện đại do Khơ-rút-sôp cầm đầu để ra, là hoàn toàn phục 
vụ cho đê quốc Mỹ, làm tê liệt nhân dân cách mạng. 

Mặc dù chính sách xâm lược và chiên tranh của đề quôc Mỹ 
đã làm cho nhân dân toàn thê giới kiên quyêt phản đôi, và bị thât 
bại ở khắp nơi, song chúng cũng không hể thay đổi, mà còn ráo 
riêt thực hành. Ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ la-tinh, đê quôc 
Mỹ đang trắng trợn đàn áp phong trào giải phóng dân tộc bằng 


Bộ 


mọi hình thức, giết hại hàng loạt quần chúng nhân dân. Đặc biệt 
là ở miền Nam Việt-nam, đê quôc Mỹ tiên hành cuộc “chiên tranh 
đặc biệt” dã man, đưa quân đội Mỹ và quân đội của một sô nước 
chư hầu của chúng vào Nam Việt-nam, sử dụng các loại vũ khí 
tôi tân, đồng thời điên cuồng mở rộng chiên tranh ra miền Bắc 
Việt-nam. 

Đi đôi với việc ra sức đây mạnh chính sách chiên tranh, đê 
quôc Mỹ không hề giải trừ quân bị toàn diện và triệt để như bọn 
xét lại hiện đại ảo tưởng, mà là ráo riêt tăng cường quân bị mệt 
cách toàn diện và triệt để. Sô chỉ phí về quân sự của Mỹ, đã lên 
tới mức cao nhât trong thời bình, và vượt rât xa mức trong thời 
kỳ chiên tranh xâm lược Triểu-tiên. Những kẻ đại biểu cho để 
quôc Mỹ, dù là Ai-xen-hao, Ken-nơ-đi hay Giôn-xơn, mặc cho 
bọn xét lại hiện đại tô son điểm phân cho chúng đên mức làm cho 
người ta phát tởm, song chúng vẫn rêu rao hết lần này đên lần 
khác rằng Mỹ “có gan lao vào cơn nguy hiểm của chiên tranh”, 
Mỹ chuẩn bị đánh mọi thứ chiên tranh, dù toàn diện hay cục bộ, 
hạt nhân hay thông thường, lớn hay nhỏ. 

Xét qua những sự thật ây, thì bản chât xâm lược của chủ nghĩa 
đê quôc đã có chút nào thay đổi? Chẳng lẽ bọn đầu sỏ đề quôc 
“lo lắng việc bảo vệ hòa bình” mà “không mong muôn chiên 
tranh” như vậy hay sao? Chẳng lẽ đó là bước vào thê giới lý 
tưởng gọi là “không có vũ khí, không có quân đội, không có chiên 
tranh” hay sao? 

Giờ đây, vì tình thê bắt buộc, để tiềp tục bịp người, Ban lãnh 
đạo mới của Đảng cộng sản Liên-xô—những người thừa kê Khơ- 
rút-sôp buộc phải giả bộ hô mây khẩu hiệu chồng đề quôc không thực 
lòng. Song, họ lại dùng những luận điệu như Khơ-rút-sôp đã dùng 


4 


( 


để tiềp tục tâng bỏc đề quốc Mỹ, đánh giá Giôn-xơn bằng những 
lời tôt đẹp như là “sáng suỗt”, “| trí”, “nhẫn nhịn”, “tỉnh táo” 
1.0... Họ còn ra sức tuyên truyễn Liên-xô có thể cùng với đề quốc 
Mỹ “làm gương cho nhau” trên oẳn đề tài giảm chỉ phí quân sự. 

Điều rất đáng làm cho người ta chú ý là, khi bọn cướp Mỹ đã 
Uứt bỏ mọi cái mặt nạ 0ê uản đề Việt-nam, uà đã hoàn toàn phơi 
bày bản chát đề quôc của chúng, thì họ uẫn tìm đủ mọt cách che chở 
cho chúng. Chỗ mà họ không hoàn toàn giồng với Khơ-rút-sôp là 
Khơ-rút-sỗp quá ngôc, còn họ thì khéo hơn. Trước kia, Khơ-rút-sốp 
công nhiên nói láo rằng oụ uịnh Bắc-bộ không phải là đề quốc Mỹ 
xâm lược, mè là do Trung-quôc và Việt-nam gây ra. Những lời 
nói nồi giáo cho giặc ảy, giỗng hệt uới những lời mà thẩy hắn đã ` 
nói, uì thê nó chẳng đáng một xu 0à không có ai tin cả. Xem ra, Ban 
lãnh đạo Đảng cộng sản Liên-xô hiện nay đã rút bài học uề điều đó, 
nên đã thay đổi luận điệu. Họ phao đồn tin nhằm ò khắp nơu, nói 
rằng 0ì Đảng cộng sản Trung-quôc đã phá hoại sự đoàn kêt của phe 
xã hội chủ nghĩa uà sự đoàn kêt Trung—Xô, như uậy mới khuyên 
khích Mỹ xâm lược Việt-nam. Luận điệu ây, trước hêt là hoàn toàn 
đảo lộn trắng đen. Rõ rùng, phá hoại sự đoàn kềt của phe xã hội 
chủ nghĩa và sự đoàn kèt Trung—3%ô, chính là bọn xét lại Khơ- 
rút-sốp. Khuyên khích đề quốc Mỹ xâm lược cũng chính là bọn xét 
lại Khơ-rút-sôp. Thực chất của luận điệu ấy, uẫn là để gỡ tội cho 
bọn cướp IMỹ, hình như Mỹ xâm lược Việt-nam, không phải do 
bản chất đề quôc của chúng, mà là do nguyên nhân nào khác. Những 
người gieo rắc luận điệu ấy, vẫn là làm kẻ bào chữa cho đề quốc 
Mỹ. Chính họ mới thật sự là những người khuyên khích Mỹ xâm 


lược. 


2. Vân đề về cái gọi là “chung sông hòa bình”. 

Lây danh nghĩa gọi là “phát triển một cách sáng tạo”, bọn 
xét lại Khơ-rút-sôp đã hoàn toàn sửa đổi chính sách chung sông 
hòa bình của Lê-nin. Họ cho rằng, chung sông hòa bình có 
nghĩa là “hiểu biết nhau”, “ăn ý nhau”, “thỏa hiệp nhau”, 
“chiều lòng nhau” với chủ nghĩa đề quôc. Họ nói, chung sông 
hòa bình là “mệnh lệnh tuyệt đôi tôi cao của thời đại hiện nay”, 
là “con đường duy nhât và tôt nhât đẻ giải quyết những vân để 
chủ yêu nhât của xã hội hiện nay”. Họ còn rât mong muôn thông 
qua những người đứng đầu hai nước Xô—Mỹ đẻ đi tới hiệp nghị 
“quyêt định vận mệnh của loài người”, cũng tức là Xô—Mỹ hợp 
tác làm chúa tế thê giới. Họ chẳng những coi việc “chung sông 
hòa bình” như vậy là đường lôi chung của chính sách đôi ngoại 
của họ, mà còn yêu cầu những người cộng sản toàn thê giới đều 
phải “coi cuộc đầu tranh giành chung sông hòa bình là nguyên 
tắc chung của chính sách của mình”. 

Trái lại với bọn xét lại Khơ-rút-sôp, trong bài Chủ nghĩa 
Lê-nin muôn năm và hai bài khác, chúng tôi đã vạch rõ, trở 
ngại của việc thực hiện chung sông hòa bình là ở phía chủ nghĩa 
đề quôc. Các nước xã hội chủ nghĩa có thê thực hiện chung sông 
hòa bình trong một thời kỳ nhât định với các nước đề quôc, điều 
đó hoàn toàn là nhờ đâu tranh mà có, hơn nữa vẫn còn có cuộc 
đầu tranh phức tạp và quyết liệt trong điều kiện chung sông hòa 
bình. Chúng tôi còn nhân mạnh rằng, “chung sông hòa bình, 
là vân để quan hệ giữa Nhà nước với nhau; cách mạng, là vân 
để nhân dân bị áp bức lật đổ giai câp áp bức trong nứơc, mà 
đôi với các nước thuộc địa và nửa thuộc địa thì, trước hêt là vân 


6 


đề đánh đổ bọn áp bức nước ngoài tức là bọn đê quôc”. Hai cái 
đó tuyệt đôi không thể lẫn lộn được. 

Sự thật trong 5 năm qua chứng tỏ rằng, bọn xét lại hiện đại 
do Khơ-rút-sôp cẩm đầu, đã biên chính sách chung sông hòa 
bình của Lê-nin thành cái khô của họ dùng để che giâu sự đầu 
hàng đổi với đề quôc Mỹ và thực hiện sự diễn biên hòa bình ở 
trong nước họ. 

Chính đê quôc Mỹ, bè bạn của bọn xét lại hiện đạ —những 
kẻ một lòng một dạ muôn “hợp tác toàn diện” với chúng, luôn 
luôn tìm đủ mọi cách chông lại và phá hoại các nước xã hội chủ 

- nghĩa, tiên hành hoạt động lật đổ, khiêu khích quân sự và đe dọa 
chiến tranh, thậm chí gây cuộc chiên tranh xâm lược. Cũng chính 
đề quôc Mỹ đã xâm phạm lãnh thổ và chủ quyền, can thiệp vào 
công việc nội bộ, làm tổn hại quyền lợi và đàn áp cuộc cách mạng 
của nhân dân các nước khác trên toàn thê giới. Giờ đây, những 
hoạt động tội ác mở rộng chiên tranh xâm lược của đê quôc Mỹ 
ở Việt-nam và toàn Đông-dương, chính là một bộ phận quan 
trọng đẻ đây mạnh “chiên lược toàn cầu” phản cách mạng của 
chúng. 

Trước tình hình như vậy, nhân dân các nước đó cần phải kiên 
quyêt tiên hành cuộc đầu tranh chông Mỹ, hay là theo “mệnh 
lệnh tuyệt đôi” của bọn xét lại Khơ-rút-sôp “ăn ý” với đê 
quôc Mỹ, và “thỏa hiệp” với chúng? Họ cần phải dùng đầu 
tranh vũ trang cách mạng chông lại sự xâm lược vũ trang phản 
cách mạng, hay là cam chịu bọn đê quốc làm thịt “trên con đường 
duy nhât và tôt nhật”— “chung sông hòa bình''? Nhân dân những 
nước ây đã đi ngược lại ý chí của bọn xét lại Khơ-rút- -sôp, họ 
đã trả lời rõ ràng và dứt khoát bằng hành động thực tê trong cuộc 


ï 


đâu tranh cách mạng chông đê quôc. Qua kinh nghiệm thiêt thân 
của mình, họ đã rút ra kêt luận rằng: giữa nhân dân cách mạng 
với đê quôc Mỹ hoàn toàn không thể nói tới việc chung sông 
hòa bình được. 

Giờ đây Ban lãnh đạo mới của Đảng cộng sản Liên-xô uẫn khư 
khư ôm lây cái gọi là “chung sông hòa bình” của Khơ-rút-sôp, tiếp 
tục coi nó là “đường lôi chung cùa chính sách đôi ngoại của Đảng 


cộng sản uà Chính phù Liên-xô”. Họ ra sức tuyên truyền rằng giữa . 


Liên-xô uà Mỹ ““có lĩnh uực hợp tác hêt sức rộng lớn”, ráo riềt tiền 
hành hoạt động ngoại giao bí mật với đề quôc Mỹ. Trong ân để 
Việt-nam, tuy họ cũng nói một sô lời hay ho và tỏ ý ủng hộ, song, 
tắt cả những điều ñó trước hềt phải được những tên đầu sồ của bọn 
cướp Mỹ thông cằm, và hạn chề trong phạm u¡ không làm tôn hại 
tới đường lôi hợp tác Xô—Mỹ. Rút cục tật cả những điều đó vẫn 
là muôn liên hợp với Mỹ đẻ tiền hành cái trò bịp “đàm phán hòa 
bình”. Họ tìm đủ mọi cách hòng đưa cuộc đầu tranh chính nghĩa 
yêu nước chông Mỹ của nhân dân Việt-nam uào con đường “giải 
quyêt uân để” bằng cuộc đàm phán giữa Liên-xô và Mỹ, đô thực 
hiện mục đích tội ác Xó—Mỹ hợp tác làm chúa tê thê giới của họ. 
Rõ ràng, cũng như Khơ-rút-sôp, Ban lãnh đạo mới của Đảng cộng 
sản Liên-xô đã lợi dụng danh nghĩa “chung sông hòa bình”, thay 
thê cuộc đâu tranh giai cập bằng sự hợp tác giai cập trong phạm vì 
thê giới. Sự “chung sông hòa bình” ấy của họ chỉ có thể là chung 
sông đầu hàng. 

2. Vân đề vẻ phong trào giải phóng dân tộc. 

Lây danh nghĩa gọi là “phát triển một cách sáng tạo”, bọn xét 
lại Khơ-rút-sôp đã hoàn toàn đi ngược lại lý luận của Lê-nin về 


đầu tranh giải phóng dân tộc. Họ cho rằng, “chủ nghĩa thực dân 


9 


ha ^ 


đã được trừ bỏ tận gôc”, cuộc đâu tranh giải phóng dân tộc đã 
bước vào “giai đoạn hoàn thành”, các dân tộc bị áp bức “có thê 
giành được giải phóng khỏi ách đề quôc và thực dân bằng phương 
pháp đâu tranh hòa bình”, do đó thực hiện được việc “chôn vùi 
chủ nghĩa thực dân một cách êm đểm”. Họ phủ nhận quan điểm 
của chủ nghĩa Mác—Lê-nin về sự giải phóng của nhân dân các 
nước cần phải do nhân dân các nước tự gánh vác, ra sức tuyên 
truyền “nghĩa vụ” của Liên hợp quôc đôi với việc giải phóng dân 
tộc, họ nói rằng “không do Liên hợp quôc xóa bỏ chê độ thông 
trị thực dân, thì do ai xóa bỏ?”' Họ tin chắc rằng, chính sách thực 
dân của đê quôc đã thay đổi, “bọn thực dân có viễn kiên nhât sẽ 
rời khỏi trước năm phút bị «đánh đau»”, do đó họ tha thiệt mong 
muôn cùng với bọn đê quốc “thỏa thuận những bước nhằm tiêu 
điệt chê độ thông trị thực dân”. 

Trái lại với bọn xét lại Khơ-rút-sôp, trong bài Chủ nghĩa Lô- 
nin muôn năm và hai bài khác, chúng tôi đã vạch rõ, mâu thuẫn 
giữa các dân tộc bị áp bức với chủ nghĩa đề quôc, là một trong 
những mâu thuẫn cơ bản của thê giới hiện nay, đề quốc Mỹ là 
doanh lũy chủ yêu của chủ nghĩa thực dân hiện đại, là kẻ thù hung 
ác nhât, xảo quyệt nhât của phong trào giải phóng dân tộc đang 
dâng lên cuồn cuộn ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ la-tinh hiện 
nay. Sự xâm lược, áp bức và cướp đoạt của chủ nghĩa đề quôc, 
nhật định sẽ gây nên sự chông lại của các dân tộc bị áp bức, cơn 
bão táp của phong trào giải phóng dân tộc đang ngày càng lan rộng 
ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ la-tinh. Chúng tôi còn vạch rõ, 
việc giải phóng của các dân tộc bị áp bức, quyêt không thê mong 
“chờ ở “lòng tôt” của bọn thực dân mới và cũ, hoặc do Liên hợp 
quôc do đê quôc Mỹ thao túng “ban cho”, mà cẩn phải dựa vào 


9 


sức mình tiên hành cuộc đâu tranh cách mạng kiên quyêt. Chúng 
tôi cho rằng, “không có bạo lực cách mạng, thì không thể tiêu diệt 
được bạo lực phản cách mạng”. 

Sự thật trong 5 năm qua đã chứng tỏ, bọn xét lại hiện đại do 
Khơ-rút-sôp cầm đầu, đã sa đọa thành kẻ bào chữa cho chủ nghĩa 
thực dân mới, chúng câu kêt với bọn đề quôc, hòng bóp nghẹt 
cuộc đâu tranh cách mạng chông đê quôc của các dân tộc bị áp 
bức. 

Đê quôc Mỹ tự cho mình là tên sen đầm quôc tê, ngoài việc 
tự đem quân đi giêt hại nhân dân các dân tộc bị áp bức, chúng còn 
mượn danh nghĩa Liên hợp quốc, lúc thì cho quân đi đàn áp ở 
nơi này, lúc thì để ra cái gọi là kê hoạch khai thác ở nơi khác; hòng 
dập tắt phong trào cách mạng chông chủ nghĩa thực dân. Nhât 
là ở Việt-nam, đê quôc Mỹ công nhiên phá hoại hiệp nghị Giơ- 
ne-vơ, cản trở việc hòa bình thông nhât của nhân dân Việt-nam, 
tùy ý chà đạp nền độc lập và chủ quyền của nhân dân Việt-nam, 
đồng thời ngang ngược yêu cầu 30 triệu nhân dân Việt-nam đầu 
hàng vô điểu kiện trước lưỡi dao giết người của chúng. Như 
vậy, càng phơi bày trắng trợn bộ mặt gian ác của bọn xâm lược 
Mỹ. 

Trước sự thật ây, ai mà có thể tin được ““chủ nghĩa thực dân 
đã được trừ bỏ tận gộc”? Nêu nói rằng, nhiệm vụ giải phóng dân 
tộc đã bước vào “giai đoạn hoàn thành”, thì cẩn phải giải thích 
thê nào đôi với phong trào giải phóng dân tộc đang dâng lên cuồn 
cuộn hiện nay ? Nêu nói rằng, Liên hợp quôc đâu đâu cũng phục vụ 
cho đê quốc Mỹ là sự “đóng góp” để “trừ bỏ chủ nghĩa thực dân”, 
thê thì, cuộc đầu tranh của nhân dân Công-gô (L) và nhân dân 
In-đô-nê-xi-a chông chủ nghĩa thực dân mới và cũ, chng Liên 


10 


hợp quốc, chẳng phải đã trở thành trở ngại cho việc “tiêu diệt 
chủ nghĩa thực dân” hay sao? Hơn nữa, đề quốc Mỹ đã bị rât 
nhiều trận “đánh đau”” ở Nam Việt-nam, thê sao chúng vẫn không 
“rời khỏi trước năm phút”, mà còn tiêp tục điều binh khiển tướng, 
ngang ngược ỳ ra ở Nam Việt-nam? Trước tình hình ây, nhân 
dân miễn Nam Việt-nam làm sao có thể giành được giải phóng 
“bằng phương pháp đâu tranh hòa bình” và chôn vùi chủ nghĩa 
thực dân “một cách êm đểm” được? 

Ban lãnh đạo mới của Đảng cộng sản Liên-xô luôn mồm nói rằng 
họ “ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc”, song đôi uới những uấn 
đề trên đây, họ chưa bao giờ trả lời hẳn hoi. Tại sao lại như uậy? 
Hành động của họ đã nói lên rất rõ ràng. Trước khi Khơ-rút-sôp 
bị đô, họ đã ủng hộ đề quôc Mỹ dùng danh nghĩa Liên hợp quôc đàn 
áp phong trào giải phóng dân tộc ở Công-gô, kêt quả đã làm cho người 
anh hùng dân tộc Công-gô Lu-rmum-ba bị giêt hại. Giờ đây, những 
người thừa kề Khơ-rút-sốp lại uui lòng đông ý trả sô tiên chỉ phí 
mà Mỹ dùng danh nghĩa Liên hợp quôc đẻ vũ trang can thiệp Công- 
gô; hơn nữa, tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, họ còn ủng hộ 
cái trò bịp ““hòa giải toàn quôc” do Mỹ nặn ra ở Công-gô (L), 
hòng bóp nghẹt lực lượng cách mạng của nhân dân Công-gô (L). 
Điều đặc biệt nghiêm trọng là, họ tích cực ủng hộ việc thành lập 
một đội quân vũ trang thường trực của Liên hợp quôc, tức là sẽ 
góp một phần vào việc tô chức đội hiền binh quốc tề để phục nụ cho 
đê quôc Mỹ, đàn áp cuộc đâu tranh cách mạng của nhân dân các 
nước. Tát cả những điêu đó, tức là những hành động cụ thế của 
cái gọi là “ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc” của họ. Xin hỏi 
Ban lãnh đạo mới của Đảng cộng sẻn Liên-xô, sự cô gắng ấy của 


AA”? 


các người, là để “ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc”, hay là 


11 


để “ăn nhịp” hơn nữa với đề quộc Mỹ nhằm chông lại, phá hoại 
uà đàn áp phong trào giải phóng dân tộc? Sự việc rất rõ rùng, cái 
gọi là “ng hộ phong trào giải phóng dân tộc” của Ban lãnh đạo 
mới của Đảng cộng sản Liên-xô là giả đôi, việc ăn cánh với đề quốc 
Mỹ, bóp nghẹt phong trào giải phóng dân tộc mới là thực sự. 

Sự thật trong 5 năm qua, đã hoàn toàn đập tan những luận điệu 
hoang đu >ng của bọn xét lại hiện đại. 

Sau khi Khơ-rút-sôp bị đổ, và chủ nghĩa xét lại hiện đại đã công 
khai tuyên bô phá sản, chúng tôi đã từng hy vọng và khuyên nhủ 
Ban lãnh đạo mới của Đảng cộng sản Liên-xô hãy thực thà công 
khai thừa nhận sai lầm, tuyên bô triệt hồi toàn bộ đường lôi và 
chính sách xét lại trong thời Khơ-rút-sôp nắm chính quyển. 
Nhưng, họ đã đi ngược lại nguyện vọng của nhân dân Liên-xô 
và nhân dân cách mạng các nước trên thê giới, thửa kê chủ nghĩa 
xét lại Khơ-rút-sôp đã bị phá sản như thừa kê của gia truyền, và 
tiếp tục thực hành. Trong địp kỷ niệm 95 năm Ngày sinh của Lê-nin 
năm nay, họ còn rêu rao không biêt hỗ thẹn rằng “đường lỗi chung do 
Đại hội đại biêu lần thứ 20 và 22 của Đảng ta đặt ra và được thê 
hiện trong bản cương lĩnh của Đảng cộng sản Liên-xô” là một 
“chứng mình sinh động” của việc đôi xử uới lý luận bằng “thái độ 
có tính chất sáng tạo”. Chính Khơ-rút-sốp đã mượn cớ gọi là đôi 
xử với chủ nghĩa Lê-nin bằng “thái độ có tính chút sáng tạo” như 
vậy, thực sự vứt bỏ mọi nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Lê-nin, 
trò thành kẻ xét lại lớn nhật trên lịch sử, và cuôi cùng đã bị phá 
sản triệt để. Chẳng lẽ những người thừa kê hắn còn có sồ phận tôt 
hơn hay sao? 

Chủ nghĩa Lê-nin là vũ khí vô địch của giai câp vô sản và nhân 


dân lao động toàn thê giới. Dù cho kẻ địch tân công từ bên ngoài, 


12 


hay “xét lại" từ bên trong, cũng đều không hể làm tổn hại tới 
sự vẻ vang của chủ nghĩa Lê-nin. Trái lại, chính trong cuộc đâu 
tranh lắp đi lắp lại chông mọi kẻ thù bên trong và bên ngoài, lực 
lượng của chủ nghĩa Lê-nin không ngừng lớn lên mạnh mẽ. 
Trong 5 năm nay, trải qua cuộc đâu tranh giữa những người mác- 
xít lê-nin-nít với chủ nghĩa xét lại hiện đại, chủ nghĩa Lê-nin đã 
được truyền bá rộng rãi hơn bao giờ hêt trong phạm vi thể giới, 
giác ngộ của nhân dân các nước được nâng cao rât nhiều, hàng 
ngũ của những người theo chủ nghĩa Mác—Lê-nin đang phát 
triển mau chóng. Đồng thời, trong cuộc đâu tranh chông chủ 
nghĩa xét lại hiện đại, vì những người mác-xít lê-nin-nít không 
ngừng nghiên cứu và tổng kêt kinh nghiệm mới, vân đề mới của 
cuộc đâu tranh cách mạng của nhân dân các nước hiện nay, cho 
nên chủ nghĩa Lê-nin đã được phong phú thêm về mọi mặt, 
Năm năm qua, là 5 năm chà nghĩa xét lại hiện đại phá sản triệt 
đế, là 5 năm chủ nghĩa Lê-nin giành được thăng lợi uĩ đại mới. 
Giờ đây, chúng ta đang đứng trước tình hình rất tôt : chủ nghĩa Mác 
—Lê-nin 0à sự nghiệp cách mạng của nhân dân các nước phát 
triển mạnh mẽ. Chúng ta cần phải tiếp tục giương cao ngọn cừ 
của chủ nghĩa Lê-nin, tiền hành đền cùng cuộc đầu tranh chồng chủ 
nghĩa xét lại hiện đạt, đẩy sự nghiệp cách mạng của giai cấp uô sản 
tiên tới thắng lợi mới ,uĩ đại hơn nữa. 
Chủ nghĩa Lê-nin muôn năm 


13 


ZIJ ? + X 9 # % * #\ 
—#£2?)MI:1L.+z# 
* 
#†‡7CHZ2EH\f% C 48x ) 
195? —t 
I§5: C&1)3050—1270 

ý 00013 
3—V—703P 


